TÌM ТНАҮ BẢN CHẤT CHÂN 
THẬT CỦA CHÍNH MÌNH 


Pema Chodron 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


TÌM THẤY BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA CHÍNH MÌNH 


Pema Chodron 
TÌM THẤY BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA CHÍNH MÌNH 
Việt dịch: Nguyên Hạnh 


Trong một bài thuyết pháp, Đức Phật đã nói về 4 loại ngựa: 
loại ngựa xuất sắc, loại ngựa giỏi, loại ngựa trung bình và 
loại ngựa tồi. Theo bài pháp, loại ngựa xuất sắc chạy trước 
khi ngọn roi chạm đến lưng nó; nó chạy khi chỉ thoáng thấy 
bóng dáng của chiếc roi hoặc thoáng nghe tiếng vút nhỏ của 
chiếc roi người chủ. Loại ngựa giỏi chạy khi chiếc roi vừa 
chạm nhẹ vào lưng nó. Loại ngựa thường không chạy cho 
đến khi nó cảm thấy đau trên lưng và loại ngựa tồi không 
nhúc nhích cho đến khi cơn đau thâm nhập vào tận xương 
tủy của nó. 

Trong một câu chuyện mà Shunryu Suzuki kể trong cuốn 
Zen Mind-Beginners Mind, ông kể rằng khi người ta nghe 
bài pháp này, họ luôn mong muốn họ là con người tốt nhất 
nhưng thực ra khi chúng ta ngồi Thiền, không quan trọng 
chúng ta là hạng người xuất sắc nhất hay hạng người tồi 
nhất. Ông nhấn mạnh rằng thật ra, hạng người đáng sợ nhất 
chính là người nhận thấy mình thực hành hay nhất. 

Những gì tôi đã nhận ra trong suốt thời gian thực tập là 
thực tập không có nghĩa là trở thành con người tốt nhất hay 
con người tệ nhất. Điều quan trọng là phải tìm ra bản chất 
chân thật của chính mình và ngôn ngữ cũng như hành động 
phải bắt nguồn từ bản chất đó. Cho dù phẩm chất của 
chúng ta là gì đi chăng nữa thì đó cũng là sức mạnh và vẻ 


đẹp của chính chúng ta, đó cũng là những gì mà người khác 
sẽ đáp lại cho chúng ta. 

Một lần nọ tôi có dịp được nói chuyện với Chogyam Trungpa 
Rinpoche về việc tôi không thể chơi cái xập xẻng và cái 
trống và không biết phải làm sao để chơi hai loại nhạc khí 
ấy với nhau. Hàng ngày chúng tôi cứ tập đi tập lại mãi. 
Chúng tôi đã tự tập với nhau và rồi chúng tôi chơi cho Lama 
Sherap nghe, Đức Lama ngồi đó với cái nhìn hơi u buồn trên 
nét mặt Ngài. Sau đó, Ngài cầm tay chúng tôi và dạy chúng 
tôi cách chơi. Rồi chúng tôi đã tự mình chơi và nghe Ngài 
thở dài. Điều này tiếp diễn trong khoảng 49 ngày. Ngài 
không bao giờ nói rằng chúng tôi chơi rất hay, nhưng Ngài 
rất dịu dàng với chúng tôi. Cuối cùng, tất cả cũng kết thúc 
và chúng tôi đã trình diễn thật tuyệt vời. Chúng tôi được 
chúc tụng và ngợi ca. Lama Sherap đã nói: “Thật ra các bạn 
đã chơi rất tốt. Các bạn đã chơi rất tốt từ buổi tập đầu tiên. 
Nhưng tôi biết nếu tôi báo rằng các bạn đã chơi tốt thì các 
bạn sẽ ngừng tập ngay”. Ngài rất đúng. Ngài có một phương 
pháp dịu dàng để khuyến khích chúng tôi; phương pháp đó 
đã không làm chúng tôi cảm thấy giận Ngài, cũng không 
làm chúng tôi cảm thấy bị tổn thương. Nó chỉ làm chúng tôi 
cảm nhận rằng Ngài có cách riêng của Ngài khi chơi nhạc 
khí cymbal (một loại nhạc khí gó gồm hai đĩa tròn bằng hợp 
kim đồng có núm cầm ở giữa, đánh chập vào nhau khi biểu 
diễn); Ngài đã chơi loại nhạc khí ấy từ khi Ngài còn là một 
cậu bé con, và chúng tôi phải tiếp tục cố gắng. Vì thế trong 
49 ngày chúng tôi đã làm việc rất tích cực. 


Chúng ta có thể làm việc với chính mình bằng cách ấy. 
Chúng ta không cần phải quá khắt khe với chính mình khi 
nghĩ rằng chúng ta đang ngồi đây với phương pháp Thiền 
định hay với lối tập Oryoki, với lối sống của chúng ta trong 
thế giới này là thuộc phạm vi loại người tồi tệ nhất. Chúng 
ta có thể cảm thông cho chính chúng ta về điều đó và dùng 
nó như một động cơ để tiếp tục phát triển chính mình, để 
tìm ra bản chất thật của chính mình. Chúng ta không những 
tìm ra bản chất thật của chính chúng ta mà chúng ta cũng 
sẽ biết được bản chất của những người khác, bởi vì trong 
trái tim của tất cả mọi người, hầu như tất cả chúng ta đều 
cho rằng mình là loại người tồi nhất. Bạn có thể nghĩ rằng 
chính bạn là một người kiêu ngạo, bạn cũng có thể nghĩ 
chính những người khác là những kẻ kiêu ngạo. Tuy nhiên, 
những ai đã từng có những phút giây kiêu ngạo đều nhận 
thấy rằng sự kiêu ngạo chỉ là dáng vẻ bề ngoài vì họ thật sự 
nghĩ rằng họ là loại người tồi nhất và họ luôn luôn cố gắng 
để tự chứng tỏ ngược lại. 

Trong một bài nói chuyện, Suzuki Roshi đã nói rằng sự thực 
tập Thiền định hay cả tiến trình đi tìm bản chất thật của bạn 
là một tiến trình liên tục của lỗi lầm và còn hơn thế nữa đó 
không phải là một lý do để chán nản hoặc nhụt chí mà nó 
thật sự là một động cơ để tiến bộ. Khi bạn nhận thấy sự suy 
sụp của chính bạn, thì đó là một động cơ để bạn đứng lên, 
không những để vượt khỏi sự tự chê trách mà còn vượt khỏi 
sự hãnh diện đối với tất cả mọi thứ xảy đến với bạn, sự hãnh 
diện về bản thân bạn là ai, về sự tốt đẹp, sự tuyệt vời hay sự 
tồi tệ của chính bạn-tuy vậy bạn sẽ tìm thấy ở chính bạn 


một số ý niệm của sự hãnh diện và dùng nó để thúc đẩy bạn 
đi lên. 

Dòng Karma Kagyu của Phật giáo Tây Tạng, nơi mà những 
học trò của Chogyam Trungpa được giáo dục, đôi khi được 
gọi là “dòng rủi ro”, do bởi những phương pháp mà những vị 
Thầy thông minh và đáng tôn kính của dòng này đã “thổi 
vào đó” từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đầu tiên ta thấy có 
Tilopa, một người khùng, hoàn toàn hoang dại. Đệ tử chính 
của ông là Naropa. Naropa quá phụ thuộc khái niệm và quá 
suy luận duy lí đến đỗi ông đã mất 12 năm bị chiếc xe ba 
gác cán qua, bị đưa vào tất cả những loại thử thách bởi Thầy 
của ông để ông có thể bừng tỉnh ra. Ông phụ thuộc vào khái 
niệm đến độ nếu ai đó nói với ông điều gì, ông sẽ đáp lại: “Ó 
vâng, nhưng chắc chắn là bạn đã dựa vào lý thuyết đó để 
nói lên điều này”. Ông ta có loại trí óc như vậy. Học trò chính 
của ông là Marpa, rất nổi tiếng về tính nóng nảy, ông 
thường nổi xung lên, đánh đập mọi người và hét toáng lên 
với họ. Ông ta cũng là một kẻ say rượu, cũng khét tiếng là 
cứng đầu. Đệ tử chính của ông là Milarepa. Milarepa là một 
kẻ sát nhân! Rinpoche thường nói rằng Marpa trở thành đệ 
tử của giáo phái bởi vì ông ta nghĩ rằng ông có thể làm ra 
nhiều tiền bằng cách mang những sách vở từ Ấn Độ về và 
dịch chúng ra tiếng Tây Tạng. Học trò của ông, Milarepa trở 
thành đệ tử của giáo phái vì Milarepa sợ rằng ông sẽ bị đày 
xuống địa ngục vì tội giết người-điều đó đã làm ông sợ hãi. 
Học trò của Milarepa là Gampopa (theo tên này mà Tu viện 
Gampo được đặt tên). Bởi vì mọi thứ có vẻ êm xuôi đối với 
Gampopa, nên ông trở thành một kẻ kiêu căng. Chắng hạn 


vào đêm trước khi gặp Gampopa lần đầu, Milarepa đã nói 
với một vài đệ tử của ông rằng: “Một người có ý định làm đệ 
tử của ta sẽ đến đây vào ngày mai. Bất cứ ai đem anh ta 
đến với ta đều được trọng thưởng”. Vì vậy khi Gampopa đến 
thị trấn, một bà già thấy ông, bà chạy ra và bảo: “Ô, 
Milarepa bảo với chúng tôi rằng ông đang đến và rằng ông 
có dự định trở thành một trong những đại đệ tử của Ngài và 
tôi muốn con của tôi sẽ dẫn ông lên gặp Ngài”. Vì thế, 
Gampopa nghĩ: “Ta chắc chắn là người số một rồi”. Ông 
hãnh diện đi gặp Milarepa với niềm tin rằng mình sẽ được 
đón tiếp rất long trọng. Tuy nhiên, Milarepa đã bảo một 
người dẫn Gampopa vào một cái hang và không gặp ông ta 
trong vòng 3 tuần lễ. 

Còn với đệ từ chính của Gampopa, người đầu tiên là 
Karmapa. Điều duy nhất chúng ta biết về ông là ông cực kỳ 
xấu xí. Người ta nói rằng ông ta trông giống một con khỉ. Tuy 
vậy vẫn có một câu chuyện về ông ta và ba vị đệ tử chính 
khác của Gampopa. Họ đã bị đưa ra khỏi đạo viện vì say 
sưa, nhảy múa ca hát và phá nội qui của đạo viện. 

Tất cả chúng ta phải trở nên can đảm và tự tin. Đây là 
những người đi trước chúng ta, những người mà chúng ta lễ 
lạy mỗi khi chúng ta làm lễ. Chúng ta có thể lễ lạy các Ngài 
như một tấm gương của sự khôn ngoan trong chính tâm trí 
chúng ta về sự giác ngộ. Nhưng có lẽ cũng thật hữu ích để lễ 
lạy các Ngài như những con người hòa lẫn nhiều tâm lý được 
xem là tiêu cực cũng như chính chúng ta. Họ là những tấm 
gương sáng về những người mà không bao giờ lia bỏ chính 
họ và không e ngại để trở nên chính họ, và do đó họ là 


những người có thể tìm thấy bản chất thật và phẩm chất 
chân chính của chính họ. 

Điều quan trọng là bản chất thật của chúng ta không phải là 
một lý tưởng nào đó mà chúng ta cần phải sống theo. Nó 
chính là bản thân chúng ta ngay giờ phút này và nó là 
những gì mà chúng ta cần phải trở nên thân thiện và gần 
gũi. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Thuvienhoasen 
Được bạn: TSAH đưa lên 
vào ngày: 22 tháng 6 năm 2004 


